Thái Độ Đúng 
Khi Tiành hiển 


Tỳ kheo Pannissara 


- §w Thư tuyển chọn 


Trình bài sách: Pina Do 


NOWU4I3%)... 





Thái Độ Đúng 
Khi Hành Thiên 


Thế nào là thái độ đúng khi hành thiền? 


Hãy kiểm tra thái độ của bạn trước khi bắt đầu ngồi thiền. Bạn 
đang hành thiên với các ý tưởng hay thái độ như thế nào? Liệu 
bạn chỉ muốn có được trạng thái tâm bình an hay bạn muốn học 
hỏi và hiểu những gì đang xảy ra? Tâm có thể không được an 
tịnh khi bạn mong muôn một kinh nghiệm nào đó xảy ra mà 
không chấp nhận cái đang xảy ra ngay trong hiện tại. 


Tâm bình an và có định khi nó không tìm kiếm bất kì kinh 
nghiệm nảo. 


Không cần thiết phải cô gắng buộc tâm phải biết đối tượng 
vì thực tế nó đã hay biết rồi. Bản chất của tâm là hay biết 
các đối tượng đang xảy ra. Hãy kiểm tra trạng thái tâm mình. 
Không cần thiết phải tạo ra bât kì điều gì. Chúng ta quan sát 
các đôi tượng và kinh nghiệm đang xảy ra thông qua bản chất 
của chúng. Bạn chỉ cân chờ đợi vả quan sát cùng với trí tuệ. 


Không có kinh nghiệm nào cản trở hay làm bạn mắt tập trung, 
tât cả các kinh nghiệm đều là Pháp Bảo. Cái đang xảy ra trong 
thân là Pháp và cái đang xảy ra trong tâm cũng là Pháp. Không 
có gì thuộc về “2i” hay “ban ”. Cảm nhận nóng chỉ là nóng, đó 





2 | Thái Độ Đúng Khi Hành Thiên 


là bản chất của Pháp. Chúng ta cảm thấy nóng hơn chỉ khi cho 
rằng cái nóng đó là của mình và như vậy cơn sân sẽ khởi phát. 


Mọi hiện tượng xảy ra đều do nhân và quả. Công việc của 
chúng ta chỉ là: 

s - Có thái độ chân chánh 

° - Duy trì chánh niệm 

« - Có sự hiểu biết (zí rệ) 

» - Có sự thích thú trong việc thực hành 

Khi có chánh kiến và chánh tư duy, sự ghi nhận sẽ trở nên 
liên tục và có phẩm chất của chánh niệm, tức là không quên 


đối tượng đúng. Đó là Sammä-sati khi trí tuệ sẵn có trong sự 
ghi nhận. 


Chúng ta quan sát như thế nào? 


Không cần thiết phải có găng đề tìm đối tượng. Khi hành thiền, 
chúng ta chú ý tới hoạt động của tâm và làm tặng trưởng các 
thiện tâm. Như vậy chúng ta có thê sử dụng bất kì đối tượng 
nảo để làm tăng trưởng chánh niệm, phát triển định tâm và có 








Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoeus.eom | 3 


được sự hiệu biệt về bản chât của các hiện tượng thay vì việc 
tạo ra tham, sân hay s1 do có tả kiên và các ý tưởng sai lâm. 


Vì có thê sử dụng bất kì đối tượng, nào để phát triển chánh niệm 
nên chúng ta có thể bắt đầu với bất kì đối tượng nào. 


Đừng mắc phải sai lầm cho rằng có một đối tượng tốt hơn đối 
tượng chúng ta đang quan sát. 


Không có kinh nghiệm nảo tốt hơn là kinh nghiệm hiện tại mà 
bạn đang quan sắt. Điều quan trọng là tâm phải luôn tỉnh thức 
và hay biết. Một điều quan trọng nữa là trạng thái tâm quan sát 
kinh nghiệm này như thế nào. 


Không cần phải tạo ra kinh nghiệm hay cô găng theo đuôi các 
kinh nghiệm khác nhau. Liệu có một đôi tượng là thiện hay bất 
thiện không? Đối tượng thì không thiện mà cũng không bất 
thiện! Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Đối tượng chỉ là đối 
tượng. Đối tượng thì luôn có ở đó. Công việc của tâm là hay 
biết và quan sát, tâm biết cái cần được biết. Ở đây có một câu 
hỏi quan trọng là: Liệu tâm quan sát là tâm thiện hay bắt thiện? 








4 | Thái Độ Đúng Khi Hành Thiển 


Tại sao chúng ta phải chánh niệm? 


Tại sao chúng ta phải chánh niệm? Chúng ta thực hành vì 
muốn hiểu biết. Hãy chờ đợi, quan sát và tìm hiểu cái ,đang 
xảy ra trong thân vả tâm để chúng ta có thể hiểu bản chất của 
chúng. Chúng ta không cô ý làm cho. tâm trở nên bình an hoặc 
có được "những thời ngôi thiên tốt” . Chúng ta hành thiền để 
quan sắt cái đang xảy ra đúng với bản chất của chúng và có thái 
độ đúng đắn đối với hiện tượng đang xảy Ta (1ức là đó chỉ là 
hiện tượng tự nhiên, không phải một thực thể hay một cá nhân 
nào). Chúng ta cần quan sát các hiện tượng tự nhiên như là các 
hiện tượng tự nhiên, ghi nhận đối tượng chỉ là đối tượng và hay 
biết cái cân được biết. 


Ngay khi có suy nghĩ cho rằng một kinh nghiệm hay đối tượng 
là tốt thì tâm tham đã có mặt. Khi chúng ta thấy cái đúng là 
đúng, cái đang xảy ra đúng như bản chât của chúng thì tâm 
tham không thể len vào. Tuy nhiên, nếu chúng ta không biết 
thực hành thì tham chỉ có tăng lên mà thôi. Chúng ta cân hành 
thiền mà không có tham ái và dính mắc. 








Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoecus.eom | 5 


Hãy vui mừng khi có chánh niệm 


Khi chờ đợi và quan sát có chánh niệm và sự hiểu biết, chúng 
ta sẽ thấy mọi việc xảy ra theo đúng bản chất của chúng. Bât 
kì những gì xảy ra, hãy đề chúng xảy Ta. Không cần thiết phải 
mừng vui hay buồn chán đối với cái đang xảy ra. Và không 
nên có việc thích hay không thích đối với bất kì kinh nghiệm 
nào. Bất kì kinh nghiệm nảo đang xảy ra trong hiện tại đều là 
kinh nghiệm đúng, hãy vui mừng nếu chúng ta có sự hay biết 
và chánh niệm vì bản thân nó đã là một thiện tâm. 


Tâm thì không yên lặng, nó luôn suy nghĩ! Chúng ta nên vui 
mừng khi thấy được đúng bản chất của hiện tượng và có khả 
năng nhận ra chúng. 


Biết răng tâm không bình an khi nó không bình an, đó là chánh 
kiến (sammäã-difth¡). Ghi nhận được suy nghĩ khi có suy nghĩ, 
đó là chánh niệm. Nhưng rất nhiều lần chúng ta muốn suy nghĩ 
này dừng lại vì cho răng nó làm mắt sự tập trung quan sát. Tuy 
nhiên, nêu chúng ta quá cô gắng để làm nó trở nên tĩnh lặng thì 
tình hình sẽ trở nên phức tạp và làm chúng ta căng thắng. 


Hãy làm tất cä những øì là thiện 


Bắt kì thiện hay bất thiện đều bắt đầu từ tâm. Tại sao lại có 
thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện tâm sinh khởi là do 
những phản ứng và tương tác đôi với đối tượng. Tắt cả những 
thiện tâm đều bắt đầu cùng với thái độ đúng, chánh niệm và 
hướng tâm chân chánh (øiso manasikara). Tất cả những bất 
thiện tâm đều bắt đầu từ thái độ sai, không có chánh niệm hay 
hướng tâm không chân chánh (ayoniso manasikara). 


Hãy luôn cố găng có các hành động, lời nói và suy nghĩ 
thiện. Hãy làm tât cả những gì là thiện: bố thí (dang), trì giới 
(s71), phát triển định tâm (samadi) và hành thiền Minh Sát 
Vipassana (bhãvang). Trong tất cả những hành động thiện này 





6 | Thái Độ Đúng Khi Hành Thiển 


thì việc hành thiên là cao quý nhât. Vì vậy, đừng quên các mục 
tiêu của mình. 


Khi đạt được Niết Bàn thì chỉ còn các thiện tâm. Một tâm không 
có tham, sân, sĩ là một tâm đây trí tuệ và tâm đó có thể liễu tri 
Niết Bàn. Việc hành thiên chỉ trở nên khó khăn khi không có 
được đầy đủ sự hiểu biết và các tâm bất thiện luôn xen vào khi 
quan sát kinh nghiệm xảy ra. 


Chánh niệm có đà 


Bạn muốn được thoải mái. Liệu tâm thiền có khách quan, 
rộng mở và trung thực không? Khi tâm không mong muôn 
hay không bị thất vọng điều gì đó, nó sẽ an tịnh và có chánh 
kiên. Tâm thấy được hiện tượng tự nhiên như là hiện tượng tự 
nhiên. Chánh niệm trở nên liên tục. Lúc này chúng ta không có 
các suy nghĩ tiêu cực hay những lời nói làm tôn hại đến người 
khác. Giới trở nên trong sạch. Phẩm chất của định đã có mặt 
cùng với trí tuệ để ghi nhận đúng đối tượng là đối tượng. Nó 
biết cái cần được biết, định có mặt là do không còn ham muốn 
đối với kinh nghiệm nào khác hay không còn thất vọng đối với 
cái đang xảy ra. 


Duy trì được giới, phát triển định và trí tuệ là công việc tiếp nối 
giáo pháp của Đức Phật và để hoằng dương giáo pháp. Mọi thứ 
đều hoàn mãn khi chúng ta tránh được hành vi sai trái và thực 
hiện một cách đúng đắn, có chánh niệm và trí tuệ. 


‹ - Hãy kiểm tra trạng thái tâm thiền: 

» - Thái độ có chân chánh không? 

Tâm có sự ghi nhận và tỉnh thức không hay bị mê mờ và 
nặng nê? 

» - Có sự thích thú trong việc thực hành không? 

- - Tâm ghi nhận một hay nhiều đối tượng? 


- - Tâm ghi nhận được bao nhiêu đối tượng? 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoeus.eom | 7 


Đà chánh niệm tăng trưởng cùng với sự thực hành, chánh niệm 
sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi chánh niệm trở nên mạnh hơn, tâm 
quan sát sẽ không còn ham muôn. Tâm có thể ghi nhận nhiều 
đôi tượng cùng lúc tại các giác quan khác nhau. 


Chánh niệm giống như một vệ tỉnh thu phátcó thể bắt được 
nhiêu sóng khác nhau. 


Chúng ta ghi nhận được tâm quan sát và cũng ghi nhận được 
thái độ có chân chánh hay không. 


Tâm biết cái nó đang làm. Khi hiện tượng xảy ra, không có 
một thực thê cá nhân nào ở đó cả - nó không phải là “công việc 
của tôi ” hay “tôi”. “Tói” không ghi nhận, cái “727 ” thì không 
ghi nhận; Tâm và đái ti sanh khởi cùng lúc nhưng chỉ có 
tâm ghi nhận mà thôi. Không có aI, không có thực thê, không 
có con người đẳng sau tiến trình này. Tắt cả đều là hiện tượng 
tự nhiên. 


Chúng ta hành thiền cho bản thân mình. Hãy tiếp tục việc thực 
hành của bạn với sự thích thú và trân trọng. 








8 | Thái Độ Đúng Khi Hành Thiên 


Câu Hỏi Kiểm Tra 
Trí Phản Đoán 


Chúng ta có thê trả lời bât cứ câu hỏi nào, và một câu hỏi sẽ 
cho chúng ta nhiêu đáp án khác nhau, việc này sẽ giúp cho quí 
VỊ có sự tò mò thích thú trong việc quan sắt. 


Khái niệm bị xen vào khi nào? 

Thế nào là ghi nhận đối với chánh niệm? 
Những động cơ đẳng sau cơn sân là gì? 
Thể nảo là khởi sự đúng? 


Lúc nảo là thời gian và nơi chốn thích hợp để thực hành 
chánh niệm? 


Nêu chánh niệm có mặt thì chúng ta chánh niệm đôi với 
cái gì? 


Kết quả của sự hiểu biết là gì? 


Nêu một người suy nghĩ răng: “?2i đang chánh niệm ` thì 
người đó có chánh niệm không? 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoeus.com | ọ 


9. Việc đầu tiên cần phải biết khi ghi nhận, đó là gì? 
10. Bản chất thực của khổ là gì? 

II. Thiện nghiệp thù thắng nhất là gì? 

12. Thực tế chúng ta thường dính mắc vào cái gì? 
13. Thế giới của thực tại chân để là gì? 

14. Không có phiền não trong tâm có nghĩa là gì? 

15. Có mấy cách đề phiền nào ra đi? 


1ó. Đâu là sự khác biệt giữa kinh nghiệm tốt và kinh 
nghiệm xâu? 


17. Điều gì xảy ra khi quá tập trung quan sát? 

18. Việc gì cần phải làm sau khi xả thiền? 

19. Tại sao việc hành thiền có tiễn bộ? 

20. Thế nào là sự tinh tấn đúng? 

21. Làm thế nảo để nhận biết được đâu là cái đúng? 
22. Đối tượng nghĩa là gì? 


23... “Nếu muôn, nó sẽ xảy ra, nêu không muôn nó không xảy 
ra ”, điêu đó nghĩa là gì? 


24. Đâu là nguyên nhân của khổ? 
25. Đâu là nguyên nhân của hạnh phúc? 
26. Thế nào là tránh hai thái cực: lợi dưỡng và khổ hạnh? 


27. Thế nào là ngày hên, ngày xui? 





10 | Câu Hỏi Kiểm Tra Trí Phán Đoán 


28. 
29, 
30. 
31. 
32, 
33. 
34. 
S5; 
3ó. 
sức 
38. 
¬Ợ; 
40. 


4I. 


42. 


43. 
44. 


45. 


Làm thế nào để phiền não bị suy yêu? 

Khi nào có được tâm an tịnh? 

Thế nào là có chánh kiến? 

Quán sát nghĩa là gì? 

Cái nghe và cái nhìn xảy ra ở đâu? 

Định tâm đạt được khi nào? 

Bản chất của Pháp có điều kiện — Pháp hữu vi là gì? 
Hạnh phúc nhất là gì? 

Phiền não nào cần được đoạn trừ trước? 

Cái chúng ta thấy có thật không? 

Làm thế nào để một người cắt bỏ được cơn sân? 
Cách thức xử lý vọng tưởng phóng tâm? 


Chúng ta cần vượt qua phiền não nào? Quá khứ? Hiện 
tại? vị lai? 


Chúng ta có nên vui thích khi tiếp xúc với đối tượng 
không? Có gì sai trái khi ta cảm nhận vẻ đẹp cuả buôi 
hoảng hôn? 

Khi nào vấn đề nảy sinh trong cuộc sống? 


Nguyên nhân gì tạo nên sự xung đột nội tâm? 


Tại sao tâm luôn có xu hướng hợp lý hóa các sự việc 
xảy ra? 


Liệu có phải là chúng ta đang học cách buông bỏ tất cả? 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFoeus.eom | lỊ 


4ó. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 


52. 
Sổi 
54. 


h5: 


Có phải hạnh phúc là tột cùng của sự đau khổ? 

Liệu chúng ta có thể thực hành sự khiêm tốn? 

Đâu là sự khác biệt giữa hạnh phúc vả sự thỏa mãn? 
Điều gì xảy ra nếu luôn có suy nghĩ chân chánh? 
Tâm trở nên không an tịnh khi nào? 


Đâu là điêm mâu thuân khi nói răng: “đa fâm quay 
trở lại... `”? 


Liệu có đối tượng nảo sinh khởi ngoàải sáu căn hay không? 
Khi nào sự hay biết trở nên khó khăn hơn? 


Chúng ta mong muốn có được Pháp bảo hay muốn học 
hỏi từ sự thực hành? 


Chúng ta hay biết cái gì ngay khi thức dậy? 





12 | Câu Hỏi Kiểm Tra Trí Phán Đoán 


Đôi Điều Suy Ngẫm 


Đơn thuần ghi nhận không thôi thì chưa đủ. Bạn có thể đọc 
bât cứ câu nào, không cân theo thứ tự và nhặt ra những gì 
phù hợp cho mình... 


Nếu còn kỳ vọng nào trong khi thực hành, tâm sẽ trở nên 
bối rối lẫn lộn. Hãy quan sát thái độ này, đừng trông đợi 
hay kỳ vọng vào kết quả đạt được. 

Khi có trí tuệ, sự tinh tắn đã có mặt. 

Chánh niệm là ghi nhận cái gì đang xảy ra. 

Khi tâm được rảnh rỗi, nó sẽ suy nghĩ. 

Bắt cứ khi nào cảm thây thất VỌnG, hãy quan sát trạng 
thái này. Chúng ta sẽ thấy răng không có cái gì và không 
có ai để có thể đồ lỗi là đã gây ra tình trạng này. 

Đưa ra các giả định chính là hoạt động của tâm s1. 

Điều quan trọng là phải phân biệt một cách rõ ràng giữa 


đôi tượng và tâm quan sát. Cái nào là đôi tượng? cái nào 
là tâm? 





Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFocus.com | 13 


10. 


11. 


12. 


13. 


Bât cứ khi nào có sự buôn bực chán nản, đó là một dâu 
hiệu rõ ràng cho thây bạn đang có mong câu một cái gì 
đó mà không đạt được. 


Những suy nghĩ có thể lừa dối chúng ta, nhưng cảm thọ 
không thê nào lừa dối chúng ta được. Các cảm thọ là 
rât thật. 


Việc muốn nói chuyện, và việc không muốn nói chuyện 
đều là những vẫn đề giống nhau. 


Việc muốn hay không muốn làm một cái gì đó thì không 
quan trọng. Hãy tự hỏi xem mình có cần làm điều đó 
hay không. 


Đừng chú ý tới tiếng động mà hãy ghỉ nhận việc đang 
lắng nghe. Lắng nghe là bao hàm cả việc nhận biết HH 
động. Tương tự như vậy đối với việc nhìn, ngửi, nếm.. 


Những phiền não nhỏ sẽ tăng trưởng phát triển. Nhưng 
rôt cục chúng ta cần phải quan sát được những biểu hiện 
thậm chí là nhỏ nhất của tham và sân. 





14 | Đôi Điều Suy Ngẫm 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19, 


20. 


21. 


22. 


VK 


Tại sao chúng ta đang làm điều này? Liệu chúng ta muốn 
hay cần cái đó? Liệu nó có phải là điều thích hợp để làm 
trong hoàn cảnh hiện tại không? 


Khi không còn có tham và sân, chúng ta có thể đưa ra 
những quyết định đúng đắn. 


Chỉ đặt ra câu hỏi mà đừng tìm kiếm câu trả lời. Câu trả 
lời sẽ tới khi tâm đã thu thập đủ dữ liệu của vấn đè. 


Đừng tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, hãy quan sát sự 
mật kiên nhẫn. 


Trí tuệ có thê kiêm soát cái tâm, nhưng bạn không thê 
kiêm soát tâm của mình được. 


Đừng cố gắng duy trì sự quân bình mà hãy cố gắng giữ 
gìn chánh niệm. 


Nếu có những vấn đề trong gia đình, chúng ta phải giải 
quyêt chúng ở nhà, không thê giải quyêt vân đê đó tại 
trung tâm thiên. 


Hãy coi trọng kiến thức và sự hiểu biết. Thực hành 
nhiều tới mức có thể và bằng lòng với bất kỳ kết quả nào 
đạt được. 


Chúng ta đang chú ý tới cái gì? Đang nhìn, nghe, ngửi, 
xúc chạm, nêm hay đang suy nghĩ? Liệu có chìm đăm 
vào việc nhìn, nghe, ngửi, xúc chạm đó không? Liệu có 
miên man suy nghĩ không? Đừng để bị các thói quen cũ 
lôi kéo, hãy rèn tâm của mình. 


Khi có một thái độ sai lạc, cái tâm không thể nào hùng 
mạnh được. Khi tâm trở nên hùng mạnh, nó có thể quan 
sát bất kỳ cái gì có thể. Đó chính là hoạt động của Pháp, 
không có ai tham gia vào đó cả. Đừng bao giờ quá cô 
găng đề quan sát bất kỳ cái gì. Sự háo hức quan sát là 
biểu hiện của tâm tham. 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 15 


24. 


25. 


26. 


2F 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Đừng cố găng tìm xem tâm ở đâu, nơi chốn hay trú xứ chỉ 
là khái niệm, cần nhận biết được tâm thông qua sự hoạt 
động hay sinh hoạt của nó. 


Cái chúng ta dự kiến đó chỉ là suy nghĩ, có thê dự kiến 
một vẫn đề nào đó nhưng vẫn chưa làm bất kỳ điều gì cả 
vì tác ý chưa đủ mạnh. Còn tác ý thực sự thì không phải 
là suy nghĩ, nó chỉ là những xung lực hay năng lượng 
của tâm. 


Biết tại sao tâm đang làm điều gì là trí tuệ. 


Đôi khi một suy nghĩ. quá. vi tế tới mức không thê biết 
được liệu nó có bị phiền. não chi phối hay không, nhưng 
có thể cảm nhận được điều đó. 


Sự hiểu biết thực sự về khổ đề sẽ làm giải thoát khổ đau, 
nó sẽ làm cho tâm ta được tự do. 


Lúc mới bắt đầu thực hành SUY nghĩ sẽ dừng lại ngay khi 
ghi nhận dược nó, không thể vừa ehl nhận mà vừa suy 
nghĩ. Chỉ khi nào chánh niệm trở nên mạnh thì mới có thê 
quan sát được suy nghĩ. 


Khi thực sự hiểu biết bản chất của hiện tượng, chúng ta 
sẽ không bao giờ quên được điêu đó. 


Phải nhận ra được các phiền não gây tác hại ra làm sao và 
sẽ mắt nhiều thời gian cho tới khi tâm thực sự chán nản 
đối với các phiền não. Chỉ hiểu biết về mặt văn tuệ rằng: 

“tham sân sỉ là không rối ” thì chưa đủ. Thực tế hầu hết 
mọi người luôn sông. chung với tham sân si. Tất cả chúng 
ta đều trải qua vô vàn những giai đoạn khó khăn trong 
việc liên tục quan sát các phiên não, không có một ngả tắt 
nào cả. Chỉ khi tâm thực sự chán ngấy đôi với các phiên 
não nó mới có thê tự giải thoát. 


Đừng vội vã mà hãy duy trì tiễn trình học hỏi. 





16 | Đôi Điều Suy Ngẫm 


33. 


34. 


35. 


3ó. 
KXẺ 


38. 


Tại sao khi ở nhà các phiên não trở nên mạnh hơn? Vì đó 
là nhà của tôi, vợ của tôi, xe của tôi... 


Nếu thực sự liên tục ghi nhận, những suy nghĩ về nỗi sợ 
sẽ không thể khởi sinh. Nếu tiếng động chỉ là tiếng động 
thì trí tưởng tượng sẽ không đi quá xa. Bất cứ cái gì cho 
rằng mình thấy hay mình nghe được đều chỉ là những 
khái niệm. 


Chánh niệm rập khuôn không thể sử dụng được trong 
cuộc sống thường ngày mà chỉ có chánh niệm tự nhiên 
làm được điều này, đó là loại chánh niệm biết làm công 
việc của mình. Khi trí tuệ khởi phát sẽ thấy được thiện 
và bất thiện, tâm sẽ từ bỏ những bất thiện để làm việc 
thiện. Cảng thực hành nhiều chúng ta sẽ cảng hiểu tiên 
trình này. 


Bên trong hay bên ngoài đều chỉ là những khái niệm. 


Luôn kiểm tra xem tại sao tâm đang làm điều này, nó cảm 
thấy thế nào? 


Tại sao tâm trở nên trạo động? Chúng ta đã làm điều gì 
trước đó? Hãy ghi nhớ kiểm tra điều này! 








Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tina Do @ NowFoecus.com | 17 


39. 


40. 


4I. 


42. 


43. 


AA. 


45. 
4ó. 


47. 


48. 


Khi trở nên bối rối trạo động thì chính là lúc cần phải 
thực hành. 


Khi tâm được bình an tĩnh lặng không phải do đối tượng 
quan sát mà do có sự thích thú, thái độ chân chánh và có 
chánh niệm liên tục. 


Nếu tại trung tâm thiền không thể thực hành nói chuyện 
có chánh niệm thì chúng ta không thê làm được điều đó 
ở bên ngoài. 


Nếu cho rằng mình có một việc rất quan trọng phải xử 
lý, hãy dừng lại và tự hỏi xem liệu nó có thực sự quan 
trọng không, tại sao chúng ta lại háo hức nghĩ tới việc 
này như vậy. 


Trong khi làm việc, sự tích tụ căng thẳng sẽ bị chậm lại 
hoặc thậm chí ngừng hăn nêu chúng ta thực hành chánh 
niệm về hơi thở trong một phút đêu đặn hàng giờ hay bât 
kỳ khi nào có thời g1an. 


Khi mới bắt đầu hành thiền mỌI người không có tín tâm 
hoặc nó chưa đủ mạnh để duy trì việc thực hành, do vậy 
họ cân nhiều động lực khích lệ. Tín tâm cần có thời gian 
để phát triển. 


Cái chúng ta cho là lạc thú thì chính nó là khổ đề. 


Điều quan trọng không phải là loại bỏ sự dính mắc mà 
cần phải hiểu xem tại sao có sự dính mắc. Muốn loại bỏ 
một cái gì đó là do tâm sân. 


Chánh niệm và trí tuệ sẽ tự động loại bỏ phiền não, chúng 
ta chỉ có thể tạo ra các nhân duyên thích hợp. Cần nhận 
biết và chấp nhận phiền não đề học hỏi. 


Cảm thấy tự tin cho rằng mình đã hiểu được phiền não đó 
là do hoạt động của tâm sI. 





18 | Đôi Điều Suy Ngẫm 


49. 


50. 


S1: 


¬y° 


SỜ: 


54. 


S5: 


5ó. 


=ŸẺ 


58. 


59, 
60. 


Chúng ta cần học đi học lại hay phải trả bài nhiều lần cho 
tới khi thực sự hiêu được vân đê. 


Cái mà chúng ta biệt chăng bao giờ là đủ cả. Trí tuệ hiệu 
răng cái gì đang xảy ra và cái gì cân phải làm. Trí tuệ 
được phát triên ở nhiêu góc độ và khía cạnh khác nhau. 


Cảng kháng cự lại cái đang xảy ra thì chúng ta càng muốn 
thay đổi nó, điều đó làm cho tình hình trở nên tôi tệ hơn. 


Hãy suy nghĩ làm thế nào đề giữ chánh niệm mà đừng có 
suy nghĩ về kinh nghiệm xảy ra. 


Khi thất vọng chán chường về mọi thứ thì đó chính là 
vân đê. 


Chúng ta phải có hành động. Nếu không làm gì cả thì 
suy nghĩ sẽ kéo dải triền miên. Phiền não thì rất khoẻ 
và chạy rất nhanh nên trí tuệ cần phải nhanh hơn đề tóm 
chúng lại. 


Nếu muốn có hiểu biết thực sự thì chúng ta phải thực 
hành trong những tình huông thực tê. 


Tìm hiểu khám phá hay trạch pháp tức là có sử dụng 
năng lượng của trí tuệ. 


Trí tuệ không bao giờ tin suông; nó luôn tìm hiểu 
khám phá. 


Chúng ta phải dùng tới suy nghĩ, nhưng tố chất cần khai 
thác là trí tuệ. Trí tuệ không phải là suy nghĩ, nó năm 
đăng sau suy nghĩ, đó là sự biêu đạt, thái độ chân chánh 
và sự hiệu biết. 


Biết cách đề giải quyết một vấn đề chính là trí tuệ. 


Cần sử dụng khái niệm tục đề để nói về trí tuệ và thực tại 
chân đề. Khái niệm và thực tại cùng tôn tại. 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 19 


61. 


62. 


63. 


64. 
65. 
66. 
67. 


68. 


Những ai có nhiều định tâm cần được khích lệ để tìm tòi 
khám phá. 


Những ai có bản chất thông minh, muốn hiểu biết sẽ tự 
động quan sát kỹ và sâu hơn bắt cứ cái gì họ ghi nhận. 


Trí tuệ không bao giờ dễ dàng thoả mãn. Trí tuệ hiểu rằng 
nó luôn có thê đi xa hơn. 


Nếu dễ dàng thoả mãn chúng ta sẽ chịu đau khổ. 

Những ai thông minh sẽ thực hành chăm chỉ hơn. 

Muốn hưởng một cuộc sống bình an chính là sự biếng nhác. 
Hãy thận trọng khi đưa ra một nguyện lực. Mọi người 


thường đưa ra nguyện lực mà thậm chí không xem xét tới 
khả năng thực tê của mình. 


Không thể ngăn cản được các phiền não mà phải học cách 
xử lý chúng. Những ai chơi game thì hiểu điều này rất rõ. 
Chúng ta phải giải quyết các vấn đề hay vượt qua các khó 
khăn trước khi có thể tiễn tới một mức độ cao hơn. 








20 | Đôi Điều Suy Ngẫm 


69. 


70. 


71. 
5 


độ. 


74. 


TỔN 


76. 


lý Ta 


Không thể loại bỏ một phiền não bằng cách sử dụng một 
phiền não khác. Bất cứ khi nào xử lý một phiền não, cần 
ghỉ nhận khách quan mà không có bất kỳ Sự can thiệp 
nào. Cần nhận biÊt, quan sát và hiểu xem cái gì đang xảy 
ra. Bất kỳ khi nào cho răng một đối tượng là xâu hay 
không tôt tức là chúng ta đang tạo ra sự sân hận. Hãy 
kiểm tra lại thái độ của mình. 


Ngã mạn khởi sinh liên tục, nhưng đối với tâm thì nó 
cũng chỉ là một đối tượng. Cần học cách nhận biết sự có 
mặt hay văng mặt của ngã mạn. 


Bất cứ khi nào đề tâm rảnh rỗi phiên não sẽ tấn công. 


Có ít nhất hai nguyên nhân chủ yếu tác động tới kinh 
nghiệm hiện tại, đó là: động lực của các thói quen tôt xâu 
và việc hiện tại đang làm. 


Bất kỳ khi nào thấu hiểu được bản chất thật sự của hiện 
tượng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được cảm giác của sự 
tự đo. 


Người ta thường không muốn sống theo đúng sự vật hiện 
tượng mà họ luôn muôn chúng diễn ra theo ý mình. 


Nếu không có sự hiểu biết thông thường thì làm sao 
chúng ta hy vọng có được tuệ giác thiên quán. 


Bản chất của Pháp là nêu bạn đạt được gì thì cũng không 
vui mừng. mà nêu không đạt được cũng không thât vọng. 
Nhiêu thiên sinh cảm thấy rất vui sướng khi họ có được 
một kinh nghiệm nào đó và lại rất thất vọng nêu không có 
được kinh nghiệm đó. Đây không phải là việc thực hành 
Pháp. Thực hành Pháp không phải đê có được một kinh 
nghiệm mà đê có được sự hiệu biết. 


Có ba loại quan sát: quan sát bằng mắt, bằng tâm và bằng 
tuệ giác. 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 21 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 
83. 


84. 


S5. 
§ó. 
87. 


88. 
89. 
90. 
91. 


Mục tiêu là để hiểu bản chất của sự vật hiện tượng. Hạnh 
phúc tự động sẽ đi liên sau đó. 


Trong thiền quán chúng ta muốn biết xem cái gì đang xảy 
ra, tại sao nó xảy ra như vậy và cân phải làm gì với nó. 
Khoảnh khắc chúng ta mong muốn hạnh phúc bình an thì 
chính đó là vấn đề. Mong muốn là một vấn đề. Cần phải 
thực hành với thông tin đúng đắn, suy nghĩ đúng và thái 
độ chân chánh. 


Mỗi khi vội vã háo hức làm hay muốn biết một điều gì đó 
tâm sẽ bắt đầu tập trung, tích tụ và muốn có được kết quả. 


Sự hiểu biết thực sự chỉ có thể xảy ra trong khoảnh khắc. 


Giữ giới là làm cái cân phải làm và ngăn ngừa cái không 
nên làm. 


Khi hiểu sâu sắc về bản chất hiện tượng sự an tịnh sẽ tới 
như một phần của trí tuệ. 


Sẽ là sai lầm nêu muốn người khác kính trọng chúng ta. 
Hướng tâm tới đối tượng đúng là chánh tư duy. 


Không thê giả bộ hiểu biết Pháp, trình độ hiểu biết của 
chúng ta luôn biêu hiện thông qua lời nói và hành động. 


Khi không có trí tuệ thì tâm sĩ có mặt. 
Khi hiểu về trí tuệ tốt hơn thì cũng hiểu tâm si tốt hơn. 
Tưởng (Sa) và trí tuệ (Pazna) hoạt động đồng thời. 


Chánh niệm quan sát cái đang xảy ra còn trí tuệ biết phải 
làm gì. 





22 | Đôi Điễu Suy Ngắm 


92. 


Đã. 


94. 


95. 


9ó. 


97. 


98. 


Mọi người có xu hướng làm điều bất thiện vì họ không có 
được thông tin đúng đăn, đó là do tâm sI. 


Muốn những người khác làm theo mình là một sự mong 
muôn ngờ nghệch. 


Tiến trình để có được sự hiểu biết thường rất đau đớn. 
Cô gắng duy trì sự chú tâm trên đối tượng là tả tinh tấn. 
Bất cứ cái gì chúng ta nhận biết cũng chỉ là đối tượng. 
Tất cả các đối tượng đều là hiện tượng tự nhiên. Hãy để 


chúng xảy ra. 


Mỗi đánh giá một sự vật hiện tượng là tốt hay xấu thì tâm 
sĩ đang tóm chặt lây chúng ta. 


Bất kề bao nhiêu điều bất thiện đã làm, trí tuệ có thể giải 
phóng chúng ta ngay trong kiệp sông này. 








Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | J3 


99, 


100. 


101. 


102. 


103. 


194. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


Chúng ta đã từng có hay chưa một khoảnh khắc bình an 
mà tuyệt đôi không có mong muôn, lo âu, khắc khoải? 


Khi tâm cảm thấy hỷ lạc do có sự hiểu biết nó sẽ được 
khích lệ đê quan sát sâu hơn. 


Tìm tòi khám phá là quan sát cái đang xảy ra để hiểu 
được toàn bộ bức tranh. 


Hành thiên là đang nuôi dưỡng tưới tâm các thiện tâm. 


Có được chánh niệm tự nhiên cũng giống như việc lái 
XG, Chúng ta biết phải làm gì, làm ra sao và cần chú ý tới 
cái gì. 


Cái gì đang xảy ra trên thân vả tâm ngay bây giờ? 


Tâm không thể cùng một lúc suy nghĩ hai việc, nếu có 
suy nghĩ đúng thì sẽ không có suy nghĩ sai. 


Thực tại không có phương hướng và không đi về đâu cả. 


Sự vật hiện tượng không xảy ra theo ý muôn của chúng 
ta mà chúng xảy ra mà do các điêu kiện nhân duyên đã 
chín muôi. 


Không có cái gọi là hành thiền “không được £ố/”. Trong 
Pháp chỉ có cái đang xảy ra. Hãy chấp 1 nhận vả quan sát 
tình huồng. Bạn có phát hiện ra được tiễn trình hay diễn 
biến của cơn sân không? Khá dễ dàng để có thê thấy 
được nguyên nhân và biết được tại sao bạn lại nổi sân, 
nhưng liệu bạn có ghỉ nhận được các sắc thái và biểu hiện 
của cơn sân? Bạn có quan sát nó như đang xem một con 
vật mới lạ không? 


Chúng ta chỉ chuyên hướng sự quan tâm bằng cách thay 
thệ một quan tâm khác. Nhưng tóm lại tât cả các thay 
thê đó đêu giông nhau, có chăng là chỉ khác nhau vê mặt 
ngôn từ mà thôi. 





24 | Đôi Điễu Suy Ngắm 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


Cái mà bạn tìm kiếm thì bạn sẽ có được, nhưng nó không 
phải là sự thật. Hãy chỉ nên thụ động ghỉ nhận tiến trình 
suy nghĩ và ghi nhận cả ước muốn được giải thoát khỏi nó. 


Việc chiếm hữu cho dù mang tính tích cực hay tiêu cực 
đều là một gánh nặng. Ngay khi bạn chiếm hữu được bạn 
sẽ mắt đi sự quan tâm thích thú. Trong quá trình cô găng 
chiếm hữu, bạn luôn tỉnh thức và thích thú nhưng khi đạt 
được thì thật buôn chán. Bạn lại muôn chiếm hữu nhiều 
hơn nhưng quá trình theo đuổi này chỉ tiến tới sự tẻ nhạt. 
Chừng nảo bạn còn nhiều mục tiêu và ra sức đạt được thì 
còn có sự thích thú. Nhưng ngay khi đã đạt được rôi, nó 
sẽ trở thành buôn chán. 


Làm thế nào ghỉ nhận được việc chúng ta bị Trảng buộc? 
Điều đó chỉ có thể được do CÓ Sự hiểu biết một tiên trình 
khác đó là việc dính chấp. Nếu có thể hiểu được tại sao 
có sự dính châp thì chúng ta mới có thê ghi nhận được sự 
ràng buộc mình. 


Dính chấp là một lối thoát và lối thoát này củng cô sự 
ràng buộc. Nếu tôi dính chấp vào bạn là bởi vì bạn đang 
trở thành lỗi thoát cho bản thân tôi do vậy bạn rất quan 
trọng đối với tÔI và tôi phải sở hữu năm giữ bạn. Bạn trở 
thành nhân tố ràng buộc còn lối thoát là sự ràng buộc. 


Chúng ta luôn cô gắng trở thành cái này hoặc cái khác 
hay đạt được một trạng thái nhất định hoặc để có một 
kinh nghiệm nào đó và tránh đi những cái khác như vậy 
cái tâm luôn bị bận rộn, nó không bao giờ lặng yên đề 
lắng nghe những đau đớn và giăng xé trong tâm. 


Ghi nhận một thói quen mả không lựa chọn và nuôi dưỡng 
một thói quen khác chính là việc chấm dứt thói quen đó. 


Có một sự khác biệt lớn giữa tâm bận rộn và tâm nhanh 
nhậy, tâm nhanh nhậy thì lặng yên hay biết và không có 
sự lựa chọn. 





Bảo Trợ Ấn Tống: Tâm Chánh Đạt (714-448-8995) | Trình Bài: Tìna Do @ NowFocus.com | 25 


117. 


118. 


119. 


120. 


Chừng nào bạn còn ham thích vào sự dính chấp thì nỗi sợ 
vân đang bị che khuất và bị khoá chặt lại, nhưng nó đang 
còn tiềm ẩn. 


Vấn đề là không phải bạn sợ cái gì mà bạn có ghi nhận 
việc bạn đang sợ không? 


Tất cả hành động xuất phát từ ý chí, ham muốn hay khát 
vọng đều do tâm sinh ra. Tâm sẽ chính là việc đánh giá, 
so sánh hay qui kết. Nếu tâm nhận thức được sự thật này, 
không thông qua sự tranh luận, lên án hay tín điều mà chỉ 
đơn thuần ghi nhận thì suy nghĩ sẽ kết thúc. 


Liệu bạn có nhận thấy khi đang quan sát một đối tượng 
nào đó thì tâm sẽ hoạt động chậm lại? Khi quan sát một 
cái xe đang chạy trên đường hay chú tâm nhìn vào một 
đối tượng cụ thê nảo đó thì tâm của bạn hoạt động dường 
như chậm hơn? Việc theo dõi quan sát làm tâm chậm 
lại. Nhìn ngắm một bức tranh, một hình ảnh hay một đối 
tượng sẽ giúp tâm lắng xuống, trở nên chậm lại vả tỉnh 
thức khi có sự quan sát, đó là do có sự chú tâm của một 
tâm không bận rộn, tức là nó thoát ra khỏi các thành kiên, 
đánh giá, so sánh. 





26 | Đôi Điệu Suy Ngẫm 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


Sự thật là sự phủ định của cái sai, không phải là cái đối 
lập của cái sai. Sự thật thì hoàn toàn khác biệt với điều 
tích cực hay tiêu cực. Tâm suy nghĩ về cái đối lập thì 
không thê nào nhận biết được sự thật. 


Được sống là để không có hy vọng, không có lo lắng cho 
ngày mai. Đó không phải là sự thât vọng hay hững hờ. 
Nhưng chúng ta không hê sông mà chỉ luôn theo đuôi cái 
bóng của quá khứ hoặc tương lai. Sông hạnh phúc là sông 
mà không có hy vọng. 


Việc muốn. tìm ra một lỗi thoát hay giải đáp chỉ làm rắc 
rôi thêm vấn đề. Do không hiểu việc cân giải quyết nên 
bạn lại đưa thêm vào đó nhiều vấn để. Thực chất là cái 
tâm đang tìm kiếm một sự hy vọng, một câu trả lời cho 
vân đề đó. . Thấy được sự sai lầm này bạn sẽ trực diện đối 
mặt với vẫn đề. 


Khi hiểu được cái sai là cái sai, thấy được sự thật trong 
Cái sai và thấy được sự thật là sự thật thì chính là sự khởi 
đầu của trí tuệ. 


Khi bạn ghi nhận việc mình đang không lắng nghe thì 
chính ngay đó là một hành động. 


Tiến trình học hỏi là quan sát, nhìn tổng thể và sau đó 
phân tích. Như vậy sự việc sẽ trở nên rât đơn giản. Nhưng 
nêu bạn phân tích và có gắng đạt được sự tổng thẻ thì bạn 
có thê đi sai hướng. 


Sự ghi nhận chỉ có thể hiện hữu khi bạn quan sát được 
các phản ứng của mình. 


Có một sự tranh đầu giữa những đòi hỏi nhu cầu của 
cơ thể và việc giải quyết của tâm . Nếu là người nghiện 
rượu, bạn sẽ phải làm gì? Thay vì việc uông rượu là 
do thói quen, bạn sẽ không uông nữa mà phải tạo các 
thói quen tâm lý khác, chăng hạn quan sát việc môi bạn 





Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 27 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


đang há hốc, việc nghịch các ngón tay hay việc bạn đang 
cau mày. 


Có sự khác biệt giữa việc phân tích và việc quan sát: 
quan sắt là nhìn một cách trực tiêp, không có người quan 
sát ở đó. Bạn nhìn màu áo đỏ, hông hoặc đen đúngnhư nó 
hiện có mà không bình luận răng “ /ôi không thích màu 
đó ” Việc toô nhìn màu đỏ mà không có thích hay không 
thích, đó chính là quan sát. Còn phân tích ngụ ý muôn nói 
răng “ fôi không thích màu đỏ do mẹ tôi cãi nhau với bô 
tôi răng....... ” nó sẽ kéo bạn về thời thơ âu. 


Có một mối quan hệ giữa điều thuốc lá và Bạn. Đây là 
thói quen, đây là cách mà toàn bộ tâm trí vận hành. Tôi 
làm điều đó vì có được cảm giác an toàn. Tôi mắc vào 
thói quen đó do tôi không còn phải suy nghĩ về nó nữa. 
Tâm tôi cảm thấy nó an toàn khi vận hành trong thói 
quen. Như vậy tôi thấy được toàn bộ cơ chế của việc hình 
thành thói quen. Thông qua một thói quen hút thuốc tôi 
đã phát hiện ra toàn bộ cách thức và bộ máy tạo ra các 
thói quen. 


Thời khắc bạn cho rằng ˆ cái này là đúng ”, như vậy là 
kết thúc bạn không thể học thêm gì nữa. 


Tiến trình học hỏi không phải là một phương pháp: Bạn 
có thể học thông qua một phương pháp nhưng nó chỉ cột 
chặt tâm vào một hệ thông nhất định. Nêu bạn đang học 
tức là bạn quan sát. Nếu bạn quan sát thấy rằng một hệ 
thông làm ràng buộc tâm và làm cho nó trở nên máy móc. 
Tất cả các hệ thống đều giống nhau bạn chỉ cần học lẫy 
một cải. 


Học hỏi có nghĩa là gì? Đó là sự tò mò khám phá. Bạn 
phải liên tục tò mò khám phá trong từng giây phút. 


Chúng ta không nên đặt ra câu hỏi không thê giải đáp mà 
đặt câu hỏi theo hướng cái gì có thể xảy ra. Nếu đặt câu 





28 | Đôi Điễu Suy Ngắm 


l5, 


136. 


137. 


138. 


hỏi không thể, cái tâm sẽ tìm ra câu trả lời theo hướng 
không thê. 


Sự phụ thuộc che đây. sự trồng. rỗng và nông cạn của bạn. 
Khi thấy được điều này, bạn sẽ được tự do. 


Liệu bạn có phát hiện ra rằng bạn dính chấp là vì bạn 
phụ thuộc, bạn phụ thuộc là do nội sợ sự trông rÔng. Liệu 
bạn có ghi nhận được sự trồng. rồng ` và toàn bộ tiên trình 
này? Khi ghi nhận được sự trông rỗng, liệu có nỗi sợ ở 
đó không hay chỉ thuần tuý là sự trống rỗng? Bạn có ghi 
nhận thực tê là bạn đang cô đơn không? 


Lúc ban đầu bạn phải dựa vào một vị thầy để được hướng 
dẫn, chỉ bảo, Bạn phải tuân thủ theo sự dạy dỗ của vị 
thây. Khi hiểu được pháp hành bạn không cần vị thây 
hướng dẫn nữa mà hãy tự làm công việc của mình. Bât 
cứ khi nào phóng giật hay tâm bất thiện khởi sanh, hãy 
tự biết và tự dạy cho mình. Tâm là người hay biết, người 
quan sát. Tâm biết bạn còn rất nhiều si mê hay chỉ còn 
đôi chút. 


Dù một người hạnh phúc hay buôn chán, hài lòng hay 
không hài lòng điêu đó không phụ thuộc vào việc họ có 








Bảo Trợ Ấn Tổng: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 29 


139. 


140. 


141. 


142. 


143. 


144. 


145. 


nhiều hay ít mà tuỳ thuộc vào trí tuệ có được. Tắt cả khô 
đau có thể được chuyên hoá thông qua trí tuệ, thông qua 
việc thấy được sự thật của sự vật hiện tượng. 


Bạn cần phải thực hành cho dù có thích hay không, đó 
chính là lời Đức Phật dạy chúng ta 


Thực hành Pháp là đi ngược lại các thói quen còn sự thật 
hay chân lý là đi ngược lại ước muôn của chúng ta. 


Chúng ta thực hành để làm gì? Chúng ta thực hành để 
buông xả, không đê được cái gì cả. 


Trí tuệ là chức năng động lực của định; định là mặt thụ 
động của trí tuệ. Chúng khởi sinh cùng một nơi, nhưng 
khác hướng và khác chức năng. 


Tập trung có nghĩa là tập trung với sự buông xả, không 
phải để thắt chặt bạn lại. 


Tôi chỉ quan sát phẩm chất của việc hay biết. Nếu cơn 
sân khởi sinh, tôi tự hỏi mình tại sao. Nêu tham ái khởi 
sinh tôi cũng tự hỏi tại sao. Hãy suy ngẫm vấn đề này cho 
tới khi bạn có thê xử lý giải quyết các cảm xúc yêu ghét, 
cho tới khi chúng hoàn toàn tan biến. Khi ngừng được 
yêu ghét trong mọi hoàn cảnh, tôi có thê chuyên hoá khổ 
đau. Không quan trọng điều gì xảy ra nhưng tâm tôi được 
giải thoát và bình an. 


Nếu chúng ta dính chập ngay cả vào cái đúng và không 
thừa nhận bất kỳ điều gì ai nói thì đó là sai lầm. Dính chặt 
vào cái đúng là do bản ngã và không có được sự buông 
xả. Khi dính châp khởi sinh ngay lập tức cân có sự buông 
xả. Nêu sự phản ứng của bạn là tức thời thì bạn sẽ buông 
xả được. 





30 | Đôi Điễu Suy Ngắm 


Chắt Lọc 


Khi có chánh niệm thì không có suy nghĩ về các đối 
tượng xa hay gần. 


Một vị Alahán cũng suy nghĩ về khái niệm sau khi nhìn, 
nhưng đó chỉ là tâm duy tác mà không có bắt thiện. 


Nếu không hiểu chính xác về Pháp chân đễ (sự thật tuyệt 
đối) và Pháp tục đề (sự thật chế định) thì không thể xóa 
bỏ được tả kiến về ngã. 


Có 3 cái chết: chết thông thường, chết trong từng sát na, 
cái chết của vị Alahán. 


Dính mắc là một sự lệ thuộc. Tự do thực sự chỉ khi không 
có sự lệ thuộc. 


Các yêu điêm sẽ được phát hiện khi ngày càng có Ít sự 
dính mắc. 


Chánh niệm là không quên thiện pháp, không quên đối 
tượng đúng. 


Đối tượng (Pháp) luôn sinh khởi, nhưng sẽ không xuất 
hiện nêu không có sự nhận biết. 





Bảo Trợ Ấn T ống: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 31 





Hành thiền sẽ giúp chúng ta ngày càng trở nên chân 
thật hơn. 


Vô minh là không biết những cái cần phải biết. 
Chánh niệm ghi nhận cái bất thiện thì rất có giá trị. 


Chúng ta không thê không có bắt thiện, vấn đề là có ghi 
nhận được nó hay không mà thôi. 


Cuộc sông sẽ không suôn sẻ nêu không có chánh niệm. 
Tâm tham bao giờ cũng mong muôn một kêt quả cụ thê. 


Mọi người đều biết nó xảy ra nhưng không biết lý do 
VÌ Sao. 


Nếu người khác đúng hãy mừng cho họ. Nếu sai hãy 
thông cảm với họ. 


32 | Chất Lọc 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 


26. 


Già, chết, chia ly không tránh khỏi. Nghiệp sẽ quyết định 
tương lai. Tuệ giác sẽ giúp giải thoát. 


Nếu dính mắc vào kinh nghiệm tốt, kinh nghiệm xâu sẽ 
tới. Nếu khó chịu với kinh nghiệm xấu, kinh nghiệm tốt 
không thể xuất hiện. Hành thiền là phải biết quan sát cả 
kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm xâu. Thực chất chúng 
diễn ra theo bản chất của chúng, không có tốt hay xấu. 


Không cần thiết phải vui mừng hay buồn chán đối với 
kinh nghiệm đang xảy ra. Hãy vui mừng vì chánh niệm 
luôn được duy trì. 


Định bị mắt khi các đối tượng khác xen vào (đo cử động, 
do nuốt nước miêng), đỗ không phải là sự ôn định tâm, 
đây là loại định chỉ có khi có các đôi tượng quan sát 
thích hợp. 


Dính mắc, ngay cả đôi với cái đúng, đơn giản là do bản 
ngã, không có sự buông bỏ ở đó. 


Bât cứ khi nào tiêp xúc với đôi tượng, việc đầu tiên cân 
làm là kiêm tra chánh niệm đã có mặt hay chưa. 


Thậm chí ngay cả khi đúng, cái đúng đó cũng chỉ là giới 
hạn. Tâm cân vượt lên trên cả đúng và saI. 


Năm chặt vào cái đúng sẽ không còn đúng nữa. 


Tâm chạy ra ngoài là nguyên nhân của khổ. Kết quả tâm 
chạy ra ngoài là khô. Tâm thấy được tâm là đạo (con 
đường diệt khổ). Kết quả của việc thấy được tâm là 
diệt khô. 


Nếu chúng ta có thời gian để thở thì cũng có thời gian để 
hành thiền. 





Bảo Trợ Ấn T ống: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | bài 


2T. 


28. 
29. 


30. 


31. 


32. 


Ă: 


34. 


1h, 


3ó. 


Mong muốn để tâm được an tịnh, đó chính là sự không an 
tịnh. Nêu tâm không an tịnh hãy ghi nhận biệt răng tâm 
không an tịnh. 


Phiền não chỉ sinh khởi đối với cái chúng ta thấy, nghe... 


Mặc dù hiện tại chúng ta không thấy có tham và sân, 
nhưng với chánh niệm sắc bén chúng ta sẽ thấy tâm sĩ 
luôn có mặt. 


Nếu phát hiện đang sân, đừng suy nghĩ thêm về bất kỳ 
điều gì khác (nếu không nó chỉ liên quan tới đối tượng 
sản mà (hô¿). Hãy nhẹ nhàng quan sát cơn sân một cách 
liên tục. 


Chúng ta chỉ biết cái mình đã thấy, nhưng chúng ta không 
biệt về những cái chưa từng được biết tới. 


Cái mà chúng ta cần phát triển là 3 nhân tô đầu của Thất 
Giác Chi (đó là nhán): Niệm, trạch pháp và tinh tân. 


Không có sự an toàn thật sự trong các mối quan hệ. Sự 
phụ thuộc chỉ tạo ra sợ hãi. Nêu không hiểu được tiến 
trình của sự bất an và sợ hãi này, quan hệ sẽ trở thành 
chướng ngại ràng buộc. 


Chúng ta là cái chúng ta sở hữu. Nếu không có sở hữu, 
chúng ta không còn là gì cả, hoản toàn trông rỗng 


Nếu còn sợ hãi thì không có tự do, nêu không có tự do thì 
không có sự bác ái. Nêu chỉ đơn thuân muôn gạt bỏ sự 
sợ hãi, chúng ta sẽ tìm ra cách thức thoát khỏi nó, nhưng 
không bao giờ có được sự tự do thoát khỏi sợ hãi. Mong 
muôn luôn được đảm bảo làm cho chúng ta sợ hãi và bât 
an. Sợ hãi là sự không châp nhận hiện tại xảy ra. 


Vẫn đề là phải hiểu về bản chất của sự thích thú mà không 
phải là cô găng gạt bỏ nó (đó là điều ngờ nghệch). 


34 | Chất Lọc 


KV: 


38. 


39. 


40. 


4I. 


42. 


43. 


A. 


45. 


Nếu cuộc sống chỉ có sự thích thú và luôn có được cái 
chúng ta muôn thì sự thích thú đó sẽ chuyền sang hình 
thức đau khổ và khó chịu. 


Xung đột là kết quả của việc điều kiện hóa. Chừng nào 
còn bị điều kiện hóa thì còn dính mắc (đính mắc về công 
việc, quan hệ, tài sản, ý kiến, quan điểm, con người ...) 


Dính mắc là do có sự hài lòng. Nhưng do nhận thức được 
sự đau khổ, chúng ta muốn có được sự hài lòng thông 
qua sự buông bỏ. Buông bỏ cũng giống như dính mắc, 
chừng nào nó còn tạo ra cho chúng ta cảm giác hải lòng. 
Cái mà chúng ta thực sự muôn tìm kiêm là sự hài lòng, 
chúng ta muôn được thỏa mãn băng mọi cách. Dính mắc 
và buông bỏ luôn ràng buộc chúng ta, cả hai cân phải 
được chuyên hóa. 


Khi bắt đầu định hình theo một khuôn mẫu thì không còn 


trong tiên trình tìm hiệu “227 !â a¡”. 


Không có cảm xúc nào mà không đi kèm theo suy nghĩ. 
Đăng sau suy nghĩ là sự thích thú. 


Cuộc sống là tiến trình của thử thách và ứng xử. Thử 
thách thì luôn mới, nhưng cách ứng xử thì cũ rích - Nó bị 
điêu kiện hóa và là kêt quả từ quá khứ. 


Tất cả suy nghĩ đều xuất phát từ ngôn từ, chúng ta suy 
nghĩ băng ngôn từ. Liệu tâm có thê thoát ra khỏi từ ngữ 
được không? Ngôn từ thì chỉ có giới hạn, khi suy nghĩ 
không còn ngôn từ sẽ vượt ra khỏi giới hạn. 


Khi đạt được mục tiêu mọi thứ sẽ chấm dứt. Việc đạt 
được không quan trọng. Sự hiểu biết có được luôn nằm 
trong tiễn trình, còn không chúng ta sẽ quay trở lại lối 
mòn của tâm trí. 


Phân tách hai tiến trình: (7) sự hay biết thuần túy thì 
không có lựa chọn, phê phán, đánh giá, thích hay không 





Bảo Trợ Ấn T ống: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 35 


4ó. 


47. 


48. 


thích; (2) sự nhận xét, phê phán, đánh giá về đối tượng 
đang quan sát. 


Ghi nhận thuần túy được ví như một tâm gương, nó tiếp 
nhận trọn vẹn mà không loại trừ bât cứ thứ nảo, luôn 
phản ánh một cách trung thực không sai lệch. 


Sự ghi nhận tự nhiên chỉ có thể có được khi có sự quan 
tâm thích thú. Sự quan sát khi đó sẽ diễn ra một cách 
trôi chảy. 


Nếu đang có sân hận và chúng ta lại có ý tưởng về sự vô 
sân, như vậy sẽ tạo ra xung đột. Việc chúng ta gò mình 
vào sự vô sân thì chính nó là một sự xung đội. Vấn đề 
trước nhất là phải nhận ra mình đang sân, chứ không phải 
cô găng để biến mình thành vô sân. 





36 | Chất Lọc 


49. 


50. 


51. 


2° 


no: 


54. 


nội 


5ó. 


¬=ÿ/ 


58. 


Hãy quan sát tất cả các hiện tượng như chúng ta mới gặp 
lân đâu. 


Về mặt tâm lý chúng ta luôn muộn có một sự đảm bảo an 
toàn và chắc chăn trong mọi môi quan hệ, mà điêu này 
thì không bao giờ có. 


Tất Cả các vân đề không nhất thiết phải bị lên án, chỉ trích 
mà cân phải được hiểu rõ về bản chất của chúng. 


Hiện tượng xảy ra không phải do một mả do nhiều ¡nguyện 
nhân. Do vậy, cách nhìn nhận quan sát sẽ là nhiều chiều 
mà không phải theo một chiều. Vận đề sẽ phát sinh khi 
chúng ta chỉ quan sát theo một chiêu. 


Bản chât của tâm thức là luôn luôn tìm cách khỏa lâp sự 
cô đơn. 


Can thiệp vào hiện tượng đang xảy ra là đánh mất đi mối 
liên hệ trực tiêp với hiện tượng đó. Cân ghi nhận và phát 
hiện những gì đứng đăng sau sự can thiệp đó. 


Khi đói hay giận dữ chúng ta không cần có ý tưởng về 
nó. Khi có ý tưởng, chúng ta sẽ mât đi sự liên hệ với thực 
tê xảy ra. 


Sự không hài lòng với cái đang xảy ra không bao giờ cho 
chúng ta một đáp sô. 


Chúng ta bị định hình bởi hoàn cảnh môi trường xung 
quanh, bởi văn hóa giáo dục, bởi đô ăn, bởi khí hậu, bởi 
sách báo ... 


Khi chúng ta hiểu được toản bộ tiến trình - cách tâm suy 
diễn, mong muốn, động cơ, khát vọng, việc theo đuôi, sự 
ganh ty, tham lam và SỢ hãi thì tâm sẽ chuyền hóa vượt 
lên chính nó. 





Bảo Trợ Ấn T ống: Tâm Chánh Đạt (714-445-8995) | Trình Bài: Tĩna Do @ NowFocus.com | 37 


Ụ, 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


38 


Tâm luôn mong muốn có được câu trả lời tức thì cho 
mọi vẫn đề. Nhưng sớm muộn những câu trả lời đó đều 
không thỏa mãn vì không có vân để nào có được câu trả 
lời ngoại trừ bản thân nó. Nếu chúng ta có thể hiểu trọn 
vẹn vấn đề thì vấn đề đó không còn tôn tại nữa. 


Xung đột xảy ra khi chúng ta muốn thay đồi thực tại sang 
cái “cđn phải là” - đó là một ý tưởng không thực. 


Tâm tự do thoát ra khỏi một cái gì đó thì không phải là 
tâm tự do, đó chỉ là sự phản ứng mà không phải là sự tự 
do. Tâm tự do là tâm thoát ra khỏi các ràng buộc. 


Còn mong muôn có được giải đáp cho câu hỏi “212 hé 
nảo ”, chúng ta sẽ xa rời và không quan sát được thực tại. 


Vật chất hoặc tâm linh nếu chúng đều đáp ứng cho sự 
thỏa mãn thì cũng giống nhau. 


Vấn để quan trọng không phải là thói quen, mà do việc 
hiểu rõ thói quen sẽ đem lại sự hiểu biết. Do có sự hiểu biết 
nảy, nó sẽ không tiếp thêm nhiên liệu cho sự ham muốn. 


Gốc của vấn đề không phải là chúng ta dính mắc vào 
người hay vật mà do không thể chịu được sự cô đơn. 





hai tại các địa chỉ sau: 


Phap Dang Meditation Corp. 


16805 Jetson Dĩr. 
Spring HiII, FL 34610. USA 


Sư Trí Dũng 

Email: sutridung(@hotmail.com 
Phone: 727-856-7840 

Cell: 727-597-2451 


Thiền Viện Phước Sơn 
368 Đôi Lá Giang, Áp Tân Cang 
Xã Phước Tân, Thành Phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai. VN 
Phone: 0613-967237 
0613-967234 
Jebsire: thienvienphuoeson.net 


Chắt Lọc 


Chùa Thiên Trúc Tự 
197/11 Đường Phương Thành 
Phường Bình San, Hà Tiên. VN 


Phone: W773-852993 
Email: thientruetu@)yahoo.com 


Shwe On Min Dhammasukha 

Forest Meditation Centre 

Aung Myay Tharyar Street, Kone Talabaung Village 

Mingarlardon Township, Htauk Kyant 

P.O-I1022, Yangon, Myanamar 

Email: sShweoomindskt@)gmail.com 
utivara(gmail.com 

Websiie: http://sayadawutejaniya.org, 


N|®)'/z[eTeiÿ[- 5 


L240j14201/100/11913/111001// 


_)©SIOr1 


`... 
f€äLÙXVO 
F'hOotOCraOlìwy_ Solutions 





_` 
Thái Độ Đúng L- Chánh Niệm rong Vòng 1 hãi ên 
Khi tiành Thiển Khoảnh Khắc Oué „ 
Tỷ keo Bomieare =.. mua 'Lâm 


Tỉna Do, 
NOW Ji: NOW9I3WE)... 





Thái Độ Đúng 
Khi tiành Thiền 


